CÁI CHẾT CỦA LÂM BƯU 
Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


CÁI CHẾT CỦA LÂM BƯU 


Nguyễn Duy Chính 
CÁI CHẾT CỦA LÂM BƯU 


Báo Thời Luận ra ngày 17 tháng 2 năm 1996 có đăng tải 
một bài viết nhan đề "Tình đồng chí thắm thiết của Cộng 
Sản Tàu: Bữa tiệc gân hổ tại tháp Bảo Sơn". Tác giả Phan 
Thế Trường đã mô tả lại sự việc kết thúc vụ án Lâm Bưu năm 
1971, đưa đến cái chết của viên Thống Chế hồng quân và vợ 
là Diệp Quần. 

Tài liệu tác giả dẫn chứng là tài liệu được trích từ Nhân Dân 
nhật báo ở Bắc Kinh ra ngày 17 tháng 7 năm 1983 do ký giả 
Yao Minh Le tường thuật. Không nắm vững chỉ tiết đó được 
mô tả ở đâu, tài liệu nào nhưng theo suy luận thông thường, 
không khi nào báo Nhân Dân lại dám đăng một tài liệu 
mang nhiều tính chất xúc phạm đến Mao Trạch Đông như 
thế, nhất là từ trước đến nay vụ án Lâm Bưu vẫn được nhà 
đương cục Trung Hoa công bố và xác quyết là gia đình họ 
Lâm tử nạn tại Ngoại Mông khi máy bay của họ bị phát hỏa 
và rơi xuống vùng sa mạc. Do đó chi tiết mà tác giả nêu ra 
ngay từ đầu câu chuyện đã là một chỉ tiết sai lầm, hoặc do 
người viết tham khảo một tài liệu không chính xác, hoặc vì 
nguyên bản vốn không đúng sự thật. 

Thực ra cái tên Yao Ming (chứ không phải Minh) Le là tên tác 
giả một cuốn sách có nhan đề "The Conspiracy and Death of 
Lin-Biao" (Âm mưu và cái chết của Lâm Bưu) do Alfred A. 
Knopf, New York xuất bản năm 1883. Ngay sau khi cuốn 
sách đó ấn hành, tháng 8 năm 1983 một bản dịch tại 
Hongkong, do Viễn Đông xuất bản dưới cái tên "Lâm Bưu chỉ 


tử" (Cái chết của Lâm Bưu), tác giả trên bìa sách là Diêu 
Minh Lạc. Trong đề tựa cuốn sách này, người dịch (không đề 
tên, chỉ đề là dịch giả) cũng xác nhận là đã dịch theo cuốn 
The Conspiracy and Death of Lin-Biao, và nhấn mạnh đến ba 
chỉ tiết quan trọng: 


Lâm Bưu có âm mưu khích động Nga Hoa xảy ra 
chiến tranh đễ dễ bề soán đoạn 

Con trai Lâm Bưu là Lâm Lập Quả đã mưu toan 
ám sát Mao Trạch Đông bằng cách tập kích bắn 
vào chuyến xe hỏa riêng của ông ta 

Lâm Bưu không phải chết vì máy bay bị rơi mà 
do hỏa tiễn bắn khi đi ăn tiệc về 


Những tài liệu trong cuốn sách này đã được dùng tham khảo 
và viết lại đầy đủ trong một cuốn sách của Nguyễn Vạn Lý, 
Đại Nam xuất bản năm 1993 tại hải ngoại nhan đề " Cái Chết 
của Lâm Bưu, tư lệnh hồng quân Trung Hoa". 

Thế nhưng sự thực cái chết của Lâm Bưu như thế nào ? Cái 
tên Diêu Minh Lạc (Yao Ming Le) nếu đọc lên theo âm Trung 
Hoa thì cũng không khác gì "yếu minh liễu" (cần làm cho 
sáng tỏ). Kiểu đặt tên như thế chúng ta thường thấy trong 
tiểu thuyết như Trương Tam, Lý Tứ (giống như ta gọi là cha 
căng chú kiết), Hướng Vấn Thiên (ngẩng lên hỏi trời), Nhiệm 


Ngã Hành (cứ theo mình mà làm). Do đó cái tên có thể coi 
như tên giả, do một người ẩn danh viết. Điểm đáng ngờ là 
nhiều chỉ tiết quan trọng và bí mật của Trung Cộng được tiết 
lộ, nếu không phải là người có liên hệ mật thiết với chính 
giới Trung Cộng không thể nào biết được. Trong cuốn sách, 
người được chỉ định điều tra vụ án là Triệu Nghiên Cực, cũng 
lại là giả danh nốt. 

Trước đây, khi đọc các tài liệu về Trung Cộng, chính bản thân 
tôi cũng cho rằng quả thực Lâm Bưu đã bị Mao và Chu bố trí 
sát hại như cuốn sách mô tả. Thế nhưng ngoài cuốn sách 
này ra, mọi tài liệu đáng tin cậy khác, có thể được coi như 
chính sử của các tác giả Tây Phương viết về cái chết của họ 
Lâm, đều kết luận là ông ta tử nạn máy bay tại Ngoại Mông 
Cổ. Thảng hoặc có người đặt ra giả thuyết thứ hai này thì 
cũng bác ngay. Những tài liệu có giá trị chúng ta có thể kể 
một vài tác phẩm gần đây chẳng hạn như Harrison E. 
Salisbury trong The New Emperor (Little Brown, Boston 1992 
từ trang 295 đến 305), Han Suyin (Hàn Tú Anh) trong Eldest 
Son nói về cuộc đời Chu Ân Lai (Hill and Wang, New York 
1994 trang 365 đến 367), Li Zhisui (Lý Chí Tuy) trong The 
Private Life of Chairman Mao, (Random House New York 
1994 từ trang 536 đến 541). Về sách viết bằng chữ Tàu, bộ 
Mao Trạch Đông _toàn truyện của Tân Tử Lăng (Lợi Văn xuất 
bản 9-1993, cuốn bốn, Văn Cách bi kịch trang 482 đến 493), 
Cao Cán đương _án (Trung Cộng quyền quý quan hệ sự điển) 
viết về các nhân vật Trung Hoa cộng sản của Cao Tân và Hà 
Tần, truyện Lâm Bưu trang 171 (Tân Tân, Đài Bắc 1993), 
Trung_Cộng thập đại nguyên soái bí văn (Lý Duy Dân, Khắc 








Ninh xuất bản 1995)... và nhiều sách khác cũng đưa ra 
những tài liệu tương tự. 

Nghi án đó được giải quyết khi cách đây hai năm, báo chí 
Hoa Kỳ đã làm một cuộc điều tra sâu rộng, tại địa điểm 
chiếc máy bay bị bắn rơi cũng như từ tài liệu của cơ quan 
tình báo Liên Xô và kết quả công bố trong báo U.S. News & 
World Report dưới nhan đề "Solving_a Chinese puzzle" (Giải 
quyết một bí ẩn của Trung Hoa), số ra ngày 31 tháng giêng 
năm 1994, từ trang 51 đến trang 54. Có thể nói tài liệu này 
đã khẳng định những gì vẫn gọi là nghi vấn về cái chết của 
viên nguyên soái Hồng quân. Chúng tôi xin dịch nguyên văn 
bài báo như sau: 








Nhiều sự kiện bí ẩn đã xảy ra trong giới lãnh đạo 
Trung Hoa vào tháng 9 năm 1971. Thế giới bên 
ngoài chỉ biết là "đồng chí thân thiết nhất của Mao 
chủ tịch" và là người được chỉ định kế vị ông ta, 
thống chế Lâm Bưu, chỉ huy trưởng của quân đội 2 
triệu 900,000 người đã bất thần biến mất không còn 
thấy xuất hiện trước công chúng. Giới quan sát quốc 
tế đã bỏ nhiều tháng trời nghiên cứu về việc đó và 
sau cùng nhà đương cục Trung Hoa công bố là họ 
Lâm đã âm mưu ám sát chủ tịch Mao nhưng việc 
không thành và toan trốn sang Liên Xô nhưng tử 
nạn khi máy bay bị phát hỏa tại Mông Cổ. 


Thế nhưng chính quyền Trung Hoa cũng không đưa 
ra một bằng cớ xác đáng nào là Lâm Bưu hiện diện 
trong chuyến bay đó và những quan sát viên vẫn 
không biết rõ sự thực ra làm sao. Theo một tài liệu 
của Trung Hoa, ấn hành dưới một ẩn danh tại Tây 
phương năm 1983, thì cho biết là Mao ra lệnh hạ sát 
Lâm Bưu và vợ là Diệp Quần (Ye Qun) tại Bắc Kinh, 
còn người con trai của họ là Lâm Lập Quả (Lin Liguo) 
đã mưu toan trốn đi bằng máy bay. Nhiều người 
khác thì cho rằng chính Mao ra lệnh bắn rơi máy bay 
của Lâm Bưu tại Mông Cổ. 

Sau cùng, một cuộc điều tra của báo chí Mỹ tại 
Trung Hoa, Mông Cổ, Liên Xô, Hoa Kỳ và Đài Loan đã 
giải quyết được một trong những bí mật quan trọng 
nhất trong lịch sử đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cuộc 
điều tra kéo dài 6 tháng đã đưa ra ánh sáng những 
điểm sau đây: 

Việc Lâm Bưu bất mãn với Mao Trạch Đông đã khiến 
cho ông ta ít nhất cũng hai lần toan đào thoát sang 
phe địch, tức là phe Quốc Dân Đảng. 

Lâm Bưu, vợ và con cả ba đều chết trong chuyến 
may bay rớt tại Mông Cổ. 

Khi máy bay rơi thì gia đình họ Lâm không phải 
đang trên đường sang tị nạn chính trị tại Liên Xô mà 
đang bay trở về hướng Trung Hoa. 

Rất có thể vợ con Lâm Bưu ép ông ta phải đào thoát 
ngoài ý muốn của đương sự. 

Giới lãnh đạo Trung Cộng tại Bắc Kinh biết trước việc 


đào tấu ít nhất hai giờ đồng hồ nhưng lại không 
phản ứng gì. 

Lâm Bưu đã từng có mặt ngay từ những ngày đầu 
khi Hồng quân mới thành lập hồi năm 1927, đã theo 
Mao trong cuộc Vạn Lý trường chinh và chỉ huy một 
chiến đoàn khi mới 23 tuổi. Đến cuối thập niên 
1950, Lâm Bưu ngoi lên sau khi Mao Trạch Đông bất 
hòa với bộ trưởng quốc phòng lúc ấy là Thống Chế 
Bành Đúc Hoài. Suốt 10 năm sau đó, cuộc Cách 
Mạng Văn Hóa khủng khiếp đo Mao xướng xuất đã 
làm tan ra hệ thống lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung 
Hoa, tạo cơ hội cho giới chỉ huy quân sự lên nắm 
quyển. 

Thế nhưng Lâm Bưu - cũng như người vợ sau của 
ông ta là Diệp Quần - đã đánh hơi thấy tuy được chỉ 
định làm kẻ kế thừa, vẫn không phải không bị Mao 
nghỉ ngờ, ghen ghét. Diệp Quần vốn là một phụ tá 
trong Viện Nghiên Cứu Trung ương, người cũng 
nhiều tham vọng chẳng kém gì vợ Mao là Giang 
Thanh. Ngày 1 tháng 7 năm 1971, 2 năm sau đại hội 
đảng lần thứ 9 là kỳ đại hội đưa Lâm lên, tờ Nhân 
Dân đã cảnh cáo là "nòng súng không bao giờ có thể 
được quyền chỉ huy đảng". Cái chết đây bí ẩn của 
Lâm Bưu hai tháng sau đã loại trừ địch thủ cuối 
cùng của Mao Trạch Đông. 

Câu chuyện bắt đầu từ một vùng hoang vu trong sa 
mạc Mông Cổ. Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 
13 tháng 9 năm 1971, Dugar/avyn Dunj/idmaa đang 


đứng gác một kho chất nổ tại vùng mỏ fluorite mạn 
đông thành phố Bekh thì nghe một tiếng động cơ 
gầm rú khiến anh ngửng đầu nhìn lên trời. 
Dunj/idmaa, hiện nay đang sống tại Bekh kể lại: 

Tôi thấy một chiếc máy bay lửa phực đằng sau đuôi 
đang rơi. Từ vọng gác, tôi theo dõi được chiếc phi cơ 
lao xuống tới tận chỗ rơi cách khoảng 9 cây số. 

Đó là một chiếc máy bay Trident IE do Anh chế tạo, 
có dấu hiện hàng không Trung cộng số 256 sơn trên 
cánh. 

Cảnh sát viên Tuvany Jurmed là một trong những 
người đầu tiên đến hiện trường để điều tra những 
mảnh vụn, rơi tung tóe trên thảo nguyên. Tạp chí US 
News đã lần tìm ra ông ta tại vùng tây Mông Cổ. 
Jurmed kể lại: 

Tôi thấy ba đám lửa lớn, đang phân vân không biết 
nên dập tắt đám cháy nào trước. Tôi ra khỏi xe và 
mới đi được hai ba bước thì vấp phải cái gì đó. Nhìn 
xuống, tôi thấy một xác người nằm ngửa. 

Khi trời sáng, họ tìm thấy 8 xác đàn ông và một xác 
đàn bà cháy đen đem xếp thành một dọc. Lửa cháy 
thiêu hết quần áo, chỉ còn lại thắt lưng và bao súng. 
Dugerserengiyn Erdembileg, khi đó là phó ngoại 
trưởng Mông Cổ, từ thủ phủ Ulan Bator, cách khoảng 
200 dặm, đến ngay ngày hôm đó để điều tra tử thi 
cho biết: 

Không còn cách gì nhận ra ai với ai trên chuyến bay. 

Tuy nhiên có một tài liệu cá nhân không bị cháy mà 


họ thu được. Đó là một giấy căn cước của con tri 
Lâm Bưu, Lâm Lập Quả, sau được dùng để xác định 
y có mặt trên phi cơ. Còn tám người còn lại không 
biết là ai, mặc dầu những dấu vết trên máy bay, huy 
hiệu Mao Trạch Đông và những tài liệu khác cho biết 
họ là người Tàu. 

Gendensambuugiyn Zuunai, hiện là một dân biểu 
Mông Cổ, người viết báo cáo y khoa cho hay: 

Với tư cách một chuyên viên giảo nghiệm, tôi khẳng 
định tất cả không ai trên 50 tuổi. Zuunnai còn tin 
chắc là người đàn bà quá trẻ, không lẽ nào là Diệp 
Quần lúc đó đã 50 tuổi. 

Thế nhưng Trương Ninh, người đã đính hôn với Lâm 
Lập Quả năm 1971, thì khẳng định là toàn gia đình 
họ Lâm có mặt trên chuyến bay. Trương Ninh hiện 
nay đang sống tại New Jersey. Một nhân chứng khác 
yêu cầu dấu tên, là người đã sống chung với gia 
đình Lâm Bưu trong một khu gia cư tại bờ biển Bắc 
Đới Hà trong những ngày tháng ngay trước chuyến 
bay cũng xác quyết như thế. Họ cho biết gia đình họ 
Lâm đã biết cả năm trước là Lâm Bưu sẽ có thể bị 
thanh trừng. Đến tháng 9 thì việc loại trừ đã hiển 
nhiên. 

Mặc dầu vợ con nôn náo, Lâm Bưu dường như thụ 
động chấp nhận số phận đã an bài. Trương Ninh cho 
hay: 

Lâm Bưu không đọc sách báo, chỉ ngồi thừ người bất 
động như cái xác không hồn. 


Họ Trương cũng tiết lộ là vốn dĩ Lâm Bưu nhiều bệnh 
tật, từ chiến thương đến nhức đầu kinh niên, tiêu 
chảy. Thành ra, ông ta có hoạt động chăng chỉ là 
xem sách thuốc hay tự cắt thuốc bắc, sao tẩm cho 
mình dùng. 

Cuộc sống trong khu gia cư bình thản cho đến lúc 
sắp cất cánh bay. Tối 11 tháng 9, Diệp Quần vẫn còn 
học kèm về lịch sử Trung Hoa và Âu Châu do giáo sư 
từ bộ không quân đến giảng và đọc một cuốn tiểu 
sử tổng thống Richard Nixon. Chín giờ tối ngày 12 
tháng 9, Lâm Lập Quả từ Bắc Kinh về thì kế hoạch 
mới xúc tiến. Tiểu Lâm (túc Lâm Lập Quả) cho biết 
là Diệp Quần sắp bị loại ra khỏi Bộ Chính Trị. 

Trong khi những người khác xem xi nê, Diệp Quần và 
cậu con trai hội ý Ít phút trước 10 giờ đêm, Diệp 
Quần loan báo là gia đình phải dùng máy bay xuống 
Quảng Châu lúc 7 giờ sáng hôm sau. Khi đó thì Lâm 
Bưu đã nằm nghỉ trong một khu riêng biệt. Ông vẫn 
thường phải dùng thuốc ngủ hàng ngày. 

Cô con gái của Lâm Bưu, Lâm Đậu Đậu, trước đây đã 
nghe cậu em nói về kế hoạch đào tẩu. Lâm Lập Quả 
lo rằng sức khỏe cha mình quá suy yếu, không sao 
chịu nổi sự hành hạ và thẩm cung của an ninh dành 
cho những người bị thanh trừng. Thế nhưng Lâm 
Đậu Đậu không tán thành việc chạy trốn. Khi nghe 
Diệp Quần thông báo, Lâm Đậu Đậu chạy ra báo cho 
an ninh cơ sở và yêu cầu binh sĩ vào bảo vệ cho cha 
cô. Lúc 11 giờ, Diệp Quần nói chuyện bằng điện 


thoại với Tổng Lý Chu Ấn Lai khoảng 20, 30 phút. Họ 
nói gì với nhau đến nay chưa ai rõ. Thế nhưng đến 
nửa đêm, hai tiếng đồng hồ sau khi Lâm Đậu Đậu 
cầu cứu mà chưa thấy binh sĩ động tĩnh gì. Diệp 
Quần yêu cầu mọi người thu xếp hành lý, và phải đi 
ngay lập tức. Người tài xế của Diệp Quần sau có kể 
cho Trương Ninh hay là y có thấy hai mẹ con Diệp 
Quần và Lâm Lập Quả dìu Lâm Bưu lên chiếc Hồng 
Kỳ bọc thép để lên đường ởi Sơn Hải Quan cách đó 
25 dặm. 

Lâm Đậu Đậu lại chạy ra gặp cảnh vệ yêu cầu chận 
các ngả đường từ cư xá ra phi trường. Vệ binh vẫn 
không phản ứng gì, cho hay là họ nhận được lệnh từ 
cấp lãnh đạo tối cao của đảng ở Bắc Kinh và đảng 
cũng ra lệnh cho Lâm Đậu Đậu và vị hôn phu là 
Trương Thanh Lâm (Zhang Qing-lin) cùng lên máy 
bay với những người khác. Hai người từ chối. 

Một vệ binh bắn theo chiếc xe nhưng hụt. Lính gác 
trên đường để cho xe đi qua mà không ngăn trở gì. 
Theo lời khai của người tài xế, khi Lâm Bưu và vợ 
con đến phi trường Sơn Hải Quan, họ không có thì 
giờ dùng thang máy nên phi hành đoàn đã phải bỏ 
thang dây xuống cho họ lên. Lâm Bưu yếu quá nên 
người tài xế phải đứng làm thang đưa ông ta lên. 
Những người trong cư xá, kể cả Trương Ninh, đều 
nhìn thấy chiếc Trident cất cánh. Máy bay bay về 
hướng đông nam nhưng độ hai mươi phút sau thì 
quay lại, bay vòng vòng trên phi trường mấy lần rồi 


đổi hướng bay về phía bắc. Có lẽ họ định đáp xuống 
Sơn Hải Quan nhưng đèn đuốc trên phi đạo đã tắt 
hết theo lệnh của giới lãnh đạo đảng. Theo tài liệu 
của Liên Xô và Mông Cổ thì chiếc phi cơ bay qua 
Mông Cổ, gần đến biên giới Nga - Mông thì lại đột 
ngột quay về. Khi máy bay rơi là lúc họ đang bay 
theo hướng nam. 

Thế nhưng câu trả lời cho nghi án về số phận của 
Lâm Bưu lại nằm ở bên Nga. Một toán chuyên viên 
KGB đã hai lần tới tận nơi máy bay rơi để điều tra 
ngay trong năm 1971. Báo U.S. News đã tìm được 
những người chỉ huy toán điều tra này. 

Tướng Vitali V. Tomilin, nay 65 tuổi, lúc đó là một 
chuyên gia bệnh lý và tướng Alexander Ví 
Zagvozdin, khi đó là một điều tra viên của KGB, nay 
70 tuổi, cho hay là họ phải mất một năm mới hoàn 
tất công tác. Kết quả được giữ hoàn toàn bí mật. 
Trong văn phòng của ông tại một nhà quàn ở 
Moscow, Tomilin cho hay : 

Chúng tôi dấu nhẹm không cho cả phía Trung Hoa 
lẫn phía Mông cổ hay biết gì hết. Chỉ có bốn người 
của liên xô là biết thôi, đó là tôi Alexander 
(Zagvozdin), giám đốc KGB Yuri Andropov và lãnh tụ 
đảng Leonid Brezhnev. 

Hai chuyên gia Liên Xô đã đến Mông Cổ hồi tháng 
10 năm 1971. Khi họ tới Savargan thì các nạn nhân 
đã chôn được hơn một tháng. Tomilin kể lại: 

Thi thể khó mà giảo nghiệm vì bị cháy và nát hết 


rồi Nhưng một điều chắc chắn là không ai chết 
trước khi máy bay rơi mà tất cả đều tử nạn cả. Các 
vết thương đều do vụ nổ. 

Hai tử thi được phái đoàn chú ý nhất, vì họ có răng 
vàng chứng tỏ là những nhân vật cao cấp. Chuyên 
gia án mạng của Mông Cổ Turiyn Moyu được chỉ định 
cắt đầu hai người này rồi vệ binh đem ninh trong 
một cái nồi lớn để cho rã hết thịt và tóc ra. Moyu tặc 
lưỡi: 

Tôi vẫn thường đùa với cảnh vệ là "Sao, bữa ăn xong 
chưa 7?” 

Phần khác còn lại được đem chôn. 

Phái đoàn Liên Xô đem hai cái đầu lâu về Moscow, 
và giảo nghiệm viên cho biết đó chính là của Lâm 
Bưu và Diệp Quần. Tomilin nói : 

Chúng tôi nhận định lý lịch Lâm Bưu bằng hình dạng 
trái tai, so sánh với các mẫu răng và đối chiếu hình 
ảnh của xương sọ với hình thật. Cả ba loại thử 
nghiệm đó đều ăn khớp, kể cả chiều cao, tuổi tác và 
các vết thương thời chiến. Không còn ngờ gì nữa. 
Những thử nghiệm khác cho hay cái đầu lâu kia là 
của Diệp Quần. 

Trước đây Lâm Bưu đã ở Moscow từ 1938 đến 1941 
để trị các thương tích thời kỳ kháng Nhật nên phía 
Liên Xô có rất nhiều tài liệu y khoa về ông ta. Một 
tấm ảnh Lâm Bưu để đầu trần cho thấy ông ta có 
một vết sẹo dài. Chiếc xương đầu có một vết y hệt 
như thế. Theo Tomilin, những xương sọ đó còn nằm 


trong viện lưu trữ tư liệu của KGB. 

Để xác định cho thật chắc, toán điều tra của Liên Xô 
lại phải lặn lội tuyết giá mùa đông ở Mông Cổ, trở lại 
hồi tháng 11 năm đó để khai quật thi thể. Một tấm 
ảnh quang tuyến của Lâm Bưu ở Moscow cho thấy 
ông ta vốn bị lao phối. Tomilin sục sạo thi thể mà 
các giảo nghiệm viên cho là của Lâm Bưu thì quả 
nhiên có một phần phổi đã hóa cốt, cứng như 
xương. Ông ta đắc ý: 

Chúng tôi tìm ngay boong, tại phổi bên phải. 

Thế nhưng vẫn chưa ai biết lý do gì máy bay lại rơi. 
Phía Trung Cộng thì bảo là bị hết xăng. Zagvozdin 
hoàn toàn không đồng ý Các chuyên viên Xô Viết 
cho biết là phi cơ đủ xăng bay tới những thành phố 
của Nga như Irkutsk hay Chita. Nếu máy bay hết 
xăng thì không thể nào cháy dữ đội như thế được. 
Zagvozdin và phó ngoại trưởng Mông Cổ hồi đó là 
Erdembileg cũng xác quyết máy bay không phải bị 
bắn hạ. Zagvodin đưa ra giả thuyết là có thể phi 
công bay thật thấp để tránh radar nên đã nhầm cao 
độ. Thế nhưng những nhân chứng tại địa phương 
vùng mỏ Bekh thì khẳng định là máy bay cháy trước 
khi bị rơi. 

Về phía Trung Hoa, họ chẳng thèm quay lại vụ án 
Lâm Bưu làm gì. Khi được hỏi về biến cố đó, bộ 
Ngoại Giao Trung Hoa đã trả lời: 

Trung Quốc đã đưa ra kết luận rõ ràng, có thẩm 
quyền về biến cố đó. Những gì bên ngoài đưa ra đều 


vô căn cứ. 

Nếu như điều tra lại vụ án này, Trung Cộng ắt phải 
duyệt lại mọi ưu tiên và có thể làm phương hại đến 
uy tín của Mao Trạch Đông. Tuy ông ta không còn 
được coi như một con người hoàn toàn không lầm 
lẫn, nhưng người ta vẫn úy kị khi nói về lãnh tụ chí 
tôn của Cách Mạng Trung Hoa. 


Lễ dĩ nhiên, đọc xong tài liệu này, chúng ta không thể không 
tự hỏi tại sao Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai không ngăn 
chặn gia đình Lâm Bưu khi họ đào tẩu mặc dù biết trước sự 
việc xảy ra. Có thể nói rõ ràng, chính họ đã bố trí để chiếc 
máy bay phát hỏa và nổ ở trên không tiêu diệt tất cả. Lâm 
Đậu Đậu và vị hôn phu thoát chết cũng chỉ vì không chịu đi 
theo họ. Và như chúng ta ai cũng biết, lực lượng cảnh vệ 
không phải là những người có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho 
yếu nhân mà do cục phản gián đưa vào để kiểm soát, chịu 
trách nhiệm trực tiếp từ trung ương đảng. Do đó, chúng ta 
có thể hình dung được cái cảnh hoang mang, hoảng hốt của 
những con người chạy trốn, biết rằng kẻ thù nắm vững tình 
hình mà không biết số phận mình ra sao. Để thêm một số 
chỉ tiết, chúng tôi xin dịch thêm đoản văn : Móc nối với kẻ 
đại thù ? (Consorting with the archenemy ?) cũng trong 
cùng số báo U.S. News & World Report ngày 31 tháng giêng 
năm 1994, trang 53. 


Khi Lâm Bưu biến mất trên chính đàn, giới chức Mỹ 
thở phào. Họ vẫn cho rằng Lâm Bưu thân Liên Xô, 
chống Mỹ, và là người đã tạo được sự sùng bái cá 
nhân trong tập thể quân đội. Thế nhưng nhiều 
chứng cớ mới cho thấy rất có thể Mỹ đã đánh giá 
lâm. 

Theo những tin tức mà U.S. News nhận được, hai lần 
Lâm Bưu đã cố tìm cách bắt liên lạc với phe Quốc 
Dân Đảng, kẻ thù không đội trời chung của cộng sản 
Tầâu. Quốc Dân Đảng đã bị đánh bại và phải chạy 
sang Đài Loan từ 1949. Hai lần đó xảy ra một lần 
năm 1945 và lần sau năm 1966. Lâm Bưu cho phe 
Quốc Dân Đảng hay là y không tin Mao Trạch Đông 
và ngụ ý muốn liên minh với cánh của ông Tưởng 
Giới Thạch. 

Theo giáo sư Li Zi-yl, một cựu ký giả chuyên nghiên 
cứu về các vấn đề quân sự ở đại học Tamkang, Đài 
Bắc, Lâm Bưu đã bí mật hội kiến với phó giám đốc 
tình báo của Quốc Dân Đảng Cheng Jieh-min tại 
Trùng Khánh hồi cuối năm 1945. Một người bạn thân 
của giáo sư Li, Tao Shi-shen, là người thân tín của 
Tưởng Giới Thạch đã đọc báo cáo đó trong phiên 
họp, cho hay là Lâm Bưu đã than phiền "tay phải 
của Mao không tin tay trái của mình”. Tao chết năm 
1989 nhưng cũng theo lời Li thì Lâm Bưu sau đó còn 
nguyện ước "tôi xin ở lại trong phe cộng sản mong 
rằng sẽ còn làm được việc gì trong tương lai". 


Lần thứ hai Lâm Bưu tìm cách liên lạc với phe Quốc 
Dân Đảng là một bức thư y viết vào tháng 11 năm 
1966. Lá thư đó dùng bí danh mà Lâm Bưu và một 
tay thân thiết khác là Đào Chú (Tao Zhu)}, hiện ở 
trong Bộ Chính Trị, đã dùng khi hai người này theo 
học trường võ bị Hoàng Phố hồi năm 1925-1926. 
Thư viết cho một người đồng học khác là Chou You, 
một cấp chỉ huy cũ của Quốc Dân Đảng lúc đó đang 
sống tại Hongkong. Trung tướng Chang Shih-chi, khi 
đó là chỉ huy trưởng đặc vụ tình báo trong bộ quốc 
phòng Đài Loan đã cho U.S. News hay là Chou đã 
chuyển lá thư đó đến tay ông ta và chính ông đã 
đưa lên Tưởng Kinh Quốc (con trai ông Tưởng Giới 
Thạch), khi đó là bộ trưởng quốc phòng. 

Lá thư này đã được phổ biến nhưng trong đó không 
nói đá động gì đến Đài Loan mà Lâm Bưu và Đào 
Chú chỉ mô tả là "họ ở trong tình trạng hiểm nghèo 
chênh vênh”". Họ nói họ đang chịu "một chủ soái đa 
nghĩ, đố kị (chỉ Mao), nhiều mưu mẹo và không thể 
lường trườc được". Lâm và Đào nhắc lại là "hiệu 
trưởng" (túc Tưởng Giới Thạch, vì ông là người chỉ 
huy trường Hoàng Phố khi ba người theo học) luôn 
luôn săn sóc sinh viên. Thư viết thêm : "Nếu có dịp 
thoát cũi sổ lồng, và nếu được dung tha các tội cũ, 
chúng tôi từ đáy lòng nguyện thành khẩn tri ân". 

Khi được phỏng vấn về việc này tại tư gia ở Los 
Angeles, tướng Chang, nay đã 74 tuổi, cho rằng 
"Lâm và Đào thấy vai trò của họ trong đảng Cộng 


Sản không mấy sáng sủa nên cố tìm cách đầu thú 
Đài Loan”. 

Tuy không ai nghi ngờ gì về việc Lâm Bưu bất mãn 
với Mao Trạch Đông, các học giả khi nghiên cứu về 
trường hợp Lâm và Đào đều thấy bất ổn khi nghĩ 
rằng hai người dám làm một chuyện liều lĩnh là viết 
thư - trong đó phê bình Mao và xin che chở của 
Tưởng - như thế. Lá thư lại qua tới bốn trung gian. 
Đại tá Kao Long, lúc đó là trưởng phòng tìn báo của 
Đài Loan tại Hongkong cho hay là ông được lệnh 
điều tra chân giả của lá thư. Ông nói là "thời kỳ đó 
chúng tôi nhận lá thư theo đường dây chặt chẽ đã 
được thiết lập" nhưng không nói là đường dây đó là 
đường dây nào. 

Chang cho hay ông ra lệnh phúc đáp và chính Kao 
sắp xếp để chuyển thư tới Lâm Bưu. Chang tin rằng 
lá thư đã tới tay họ Lâm. Thế nhưng sau đó đường 
dây bị lộ. Sau khi viết thư cho Chou xác định là lập 
trường của Lâm và Đào không thay đổi, thì người ta 
không bao giờ còn nghe tin tức gì về Xiao Zhengyi là 
người đã giao thư của Lâm Bưu tới Hôngkong nữa. 


Chúng ta tin rằng rất có thể Lâm Bưu đã thực sự liên lạc với 
phe Quốc Dân Đảng hồi năm 1945. Tình thế của ông ta 
không khác gì Hàn Tín với Lưu Bang và biết rằng sớm muộn 
gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng năm 1966, sự việc xảy ra 
như thế nào thì không ai rõ. Cũng có thể đó là một cái bẫy 


của chính Mao và Chu Ân Lai giăng ra để đưa Lâm Bưu và 
Đào Chú vào tròng. Ai còn lạ gì, Mao Trạch Đông hếr sức đa 
mưu túc trí, thuộc Tam Quốc, Đông Châu hơn lý thuyết Mác 
Lê. Họ đã tương kế tựu kế để Lâm Bưu phải đi vào đường tự 
sát. Thật nực cười khi những danh tướng của Hồng quân bị 
Mao vờn như mèo vờn chuột. Nếu có dịp, chúng tôi sẽ trình 
bày rõ hơn về con người họ Mao trong tuyển tập Mao Trạch 
Đông binh pháp. 

Còn cuốn sách viết về cái chết của Lâm Bưu dưới cái tên Yao 
Ming-le thì ở đâu ra ? Cũng lại là một tác phẩm mà Mao và 
Chu cho thực hiện để huyền thoại hóa con người Mao Trạch 
Đông và làm một bức màn che phủ lên sự thật. Một mặt 
đảng cộng sản Trung Hoa đưa ra tài liệu đúng, làm tài liệu 
chính thức để công bố về vụ án, mặt khác lại tung ra một 
hỏa mù. Mà cái hỏa mù đó mới li kỳ, mới dễ khiến cho người 
ta tin. Con người Mao quả thực không biết thế nào là hư, thế 
nào là thực. Bản lai diện mục của Mao không phải chỉ được 
đo lường bằng những góc cạnh cá nhân qua những bí ẩn mới 
được tiết lộ trong tác phẩm của Bác Sĩ Lý Chí Tuy. Nếu thực 
sự muốn "trí bí" - biết kẻ thù - tôi tin rằng chúng ta phải 
đứng ở một góc cạnh khác ngõ hầu đánh giá kẻ đối diện với 
mình một cách chân xác hơn. 

2/94 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Viendu.com 
Được bạn: ms đưa lên 
vào ngày: 30 tháng 1 năm 2005 


